NHỮNG THỰC PHẨM NÀY HÂM 
LAI CÓ THỂ THÀNH “THUỐC ĐỘC' 


Nhiều người có thói quen để lại đồ ăn thừa và hâm lại 
sử dụng vào hôm sau, nhưng không phải thực phẩm 
nào cũng có thể hâm lại. 


Thức ăn không ăn hết trong hôm nay thường được hâm 
nóng lại để ăn vào ngày mai. Tuy nhiên, thói quen này 
không nên thực hiện đối với một số thực phẩm. 


Lý do, có những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn nếu thức ăn 
được đun nóng lại ở nhiệt độ cao. Một trong số đó là 
nguy cơ thay đổi cấu trúc hóa học và chất dinh dưỡng 
trong thức ăn. 


Dưới đây là một số ví dụ về những thực phẩm 
không nên đun lại. 


Thịt gà 


Theo trang Sohu, Eat This Not That, Healthline, khi hầm 
nóng thịt gà, các protein trong thịt sẽ biến đổi và có thể 
gây ra các vấn đề tiêu hóa. Bạn nên mua lượng thịt vừa 
đủ và ăn hết trong một bữa. Nếu bắt buộc, bạn lấy thịt 
đông lạnh, để rã đông tự nhiên vài giờ trước khi ăn. 
Khoai tây 

Khoai tây là loại tỉnh bột bổ dưỡng, để lâu ngày, chúng 
sẽ mọc mầm và gây hại cho sức khỏe. Khi bạn dùng 
khoai tây hâm nóng lại nhiều lần, các chất dinh dưỡng 
mất hết, thậm chí chúng có thể gây rối loạn tiêu hóa. 


Không nên hâm lại thịt gà. 


Cơm nguội 


Hâm nóng lại cơm nguội là thói quen mà phần lớn 
người Việt đều làm. Tuy nhiên, theo chuyên gia, bạn có 
thể bị ngộ độc thực phẩm bằng cách ăn cơm nguội hâm 
nóng. 


Điều này là do sự hiện diện của vi khuẩn kháng thuốc 
cao gọi là Bacillus Cereus. 


Ở nhiệt độ phòng, các bào tử này sẽ nhân lên và có thể 
tạo ra chất độc gây nôn hoặc tiêu chảy và hâm nóng lại 
cơm sẽ không giúp thoát khỏi các chất độc này. An toàn 
nhất là ăn cơm mới nấu chín. 


Trứng 

Chúng ta đều biết trứng là một nguồn protein phong 
phú. Tuy nhiên, trứng nấu chín hoặc trứng luộc có thể 
gây ra tác hại nghiêm trọng khi tiếp xúc với nhiệt nhiều 


lần. Một khi bạn đã nấu chín trứng, hãy ăn chúng ngay 
lập tức, nhưng nếu nó được giữ trong thời gian dài hơn, 
đừng hâm nóng lại, mà hãy ăn khi nguội vì trứng chứa 
nhiều nitơ. Ñitơ này có thể bị oxy hóa do hâm nóng, gây 
thêm ung thư. 

Cải bó xôi 

Giá trị dinh dưỡng của cải bó xôi tương đối cao, nhưng 
nó cũng không thích hợp để hâm nóng. Vì trong quá 
trình đun nóng lần thứ 2, hoạt động của các vi sinh vật 
sẽ chuyển hóa nitrat thành nitrosamine, là chất gây ung 
thư. 


Do đó, cải bó xôi hâm nóng sẽ rất nguy hiểm cho sức 
khỏe, bạn nên vứt bỏ những phần rau không thể ăn hết, 
đừng tiếc rẻ để dành cho bữa sau nếu không sẽ rất nguy 
hại cho cơ thể của bạn. 


“LÀ QUY) 


\ 


Í \ : NI đẻ 
L 


Nấm có thể gây độc cho cơ thể khi hâm lại. 


Hải sản 

Hải sản là thực phẩm rất phổ biến, giá trị dinh dưỡng 
cao, ít calo, dù ăn nhiều một chút cũng không bị tăng 
cân, tuy nhiên chúng là thực phẩm không thích hợp để 
đun nóng nhiều lần. 


Vì hải sản có hàm lượng đạm cao, nếu đun hai lần sẽ 
phá hủy cấu trúc của đạm và sinh ra lượng lớn thành 
phần độc hại, việc ăn lâu ngày các thành phần này sẽ 
ảnh hưởng đến sức khỏe. 


Nấm 


Nấm được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng 
nếu nấu chín rồi để qua đêm thì sẽ trở thành “thuốc 
độc”. Đặc biệt là đem đun đi đun lại nhiều lần thì chất 
dinh dưỡng sẽ biến mất và bị biến chất thành chất độc 
hại. 


Cụ thể, nấm nấu chín lần đầu chứa nitrat tốt cho các tế 
bào máu đỏ, nhưng sau một đêm, nitrat sẽ hay đổi 
thành nitrit không tốt cho cơ thể. Ăn lượng lớn trong 
một lần có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cấp tính. 


Còn ăn lâu ngày dù lượng nhỏ cũng làm tổn thương dạ 
dày, mạch máu, dễ dẫn tới ung thư. Vì thế tốt nhất bạn 
chỉ mua vừa đủ để luôn tươi ngon, nấu và ăn một lần 
duy nhất, không để thừa. 


